LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
TRỞ NÊN KHÔN 
NGOAN TRƯỚC MẶT 
ĐỨC CHÚA TRỜI 


Vậy thì sự khôn ngoan đến từ đâu? và 
đâu là nơi hiểu biết? Ngài phán cùng loài 
người rằng: Kìa, sự kính sợ Chúa, ấy là sự 
khôn ngoan; và xa lìa điều ác là sự hiểu 
biết. 

GIÓP 28:20, 28 


Khi sự kiêu ngạo đến, thì sự xấu hổ đến; nhưng với sự 
khiêm nhường là sự khôn ngoan. Kẻ thiếu khôn ngoan coi 
khinh kẻ lân cận mình; nhưng người hiểu biết giữ hòa khí. 
Châm Ngôn 11:2, 12 


Một người đàn ông sẽ được khen ngợi theo sự khôn 
ngoan của mình: nhưng kẻ có trái tim gian ác sẽ bị khinh 
miệt. Châm Ngôn 12:8 


Sự kiêu căng chỉ sinh ra sự tranh chấp: nhưng với lời 
khuyên tốt là sự khôn ngoan. Châm Ngôn 13:10 


Sự điên rồ là niềm vui cho kẻ thiếu khôn ngoan: nhưng 
người hiểu biết bước đi ngay thẳng. Sự kính sợ Chúa là sự 
dạy dỗ của sự khôn ngoan; và trước danh dự là sự khiêm 
nhường. Châm Ngôn 15:21, 33 


Có được sự khôn ngoan tốt hơn biết bao so với vàng! và 
để có được sự hiểu biết hơn là được lựa chọn hơn bạc! 
Châm Ngôn 16:16 


Ai được sự khôn ngoan thì yêu linh hồn mình; 
Châm Ngôn 19:8 


Mua sự thật, và không bán nó; cũng như sự khôn ngoan, 
sự dạy dỗ, và sự hiểu biết. Châm Ngôn 23:23 


Ai yêu mến sự khôn ngoan làm vui lòng cha mình: nhưng 
kẻ làm bạn với gái điếm tiêu xài của cải. 
Châm Ngôn 29:3 


Hỡi con trai của ta, nếu con muốn tiếp nhận lời của ta, và 
giấu các điều răn của ta với con; Như vậy, ngươi nghiêng tai 
nghe sự khôn ngoan, Và để lòng ngươi tìm sự thông sáng; 
Phải, nếu ngươi kêu cầu tri thức, và cất tiếng kêu gọi sự 
hiểu biết; Nếu ngươi tìm nàng như tìm bạc, Tìm nàng như 
tìm của báu giấu kín; Bấy giờ ngươi sẽ hiểu sự kính sợ Đức 
Giê-hô-va, và tìm được sự tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức 
Giê-hô-va ban sự khôn ngoan: Từ miệng Ngài mà ra tri thức 
và sự hiểu biết. Ngài để dành sự khôn ngoan lành mạnh cho 
người công bình: Ngài là cái khiên cho người bước đi ngay 
thẳng. Ngài gìn giữ các nẻo đường phán xét, gìn giữ đường 
lối của các thánh đồ Ngài. Sau đó, bạn sẽ hiểu sự công bình, 
và sự phán xét, và công bằng; vâng, mọi con đường tốt. 
Châm Ngôn 2:1-9 


Có được sự khôn ngoan, có được sự hiểu biết: đừng quên 
điều đó; không từ chối từ những lời của miệng tôi. Đừng từ 
bỏ cô ấy, và cô ấy sẽ bảo vệ bạn: yêu cô ấy, và cô ấy sẽ giữ 
bạn. Trí tuệ là điều chính yếu; do đó, hãy có được sự khôn 
ngoan: và với tất cả những gì bạn nhận được, hãy có được 
sự hiểu biết. Hãy tôn vinh cô ấy, và cô ấy sẽ thăng tiến cho 
bạn: cô ấy sẽ tôn vinh bạn, khi bạn ôm lấy cô ấy. Cô ấy sẽ 
đội cho đầu bạn một vật trang trí ân sủng: cô ấy sẽ trao cho 
bạn một vương miện vinh quang. Châm Ngôn 4:5-9 


Kính sợ Đức Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan, biết thánh là 
trí thông sáng. Châm Ngôn 9:10 


Kẻ ngu dại làm điều ác giống như một môn thể thao: nhưng 
người hiểu biết có sự khôn ngoan. Miệng người ngay thẳng 
sinh ra sự khôn ngoan, nhưng lưỡi gian ác sẽ bị cắt đi. Châm 
Ngôn 10:23, 31 


Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan: Tất cả 
những ai làm theo mệnh lệnh của Người đều hiểu biết rõ 
ràng: Sự ngợi khen của Người còn đến muôn đời. THÁNH 
111:10 


Sau đó, tôi thấy rằng trí tuệ vượt trội so với sự điên rồ, cũng 
như ánh sáng vượt trội hơn bóng tối. GIÁO ÁN 2:13 


Sự khôn ngoan củng cố người khôn ngoan hơn mười dũng sĩ 
trong thành. TRUYÊN GIANG 7:19 


Nếu ai trong các ngươi kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức 
Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không 
trách móc ai; và nó sẽ được trao cho anh ta. Nhưng hãy để 
anh ta hỏi với niềm tin, không có gì dao động. Đối với anh 
ta, sự dao động đó giống như một làn sóng biển bị gió cuốn 
đi và lật nhào. Vì đừng để người đó nghĩ rằng mình sẽ nhận 
được bất cứ điều gì của Chúa. Một người đàn ông hai lòng 
không ổn định trong mọi cách của mình. GIA-cơ 1:5-8 


Ai là người khôn ngoan và hiểu biết trong các ngươi? hãy để 
anh ấy thể hiện qua một cuộc trò chuyện thú vị về công 
việc của mình với sự khôn ngoan hiền lành. Nhưng sự khôn 
ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là trong sạch, sau lại 
hiếu hòa, nhu mì, dễ mến, đầy dẫy lòng thương xót và bông 
trái tốt lành, không thiên vị và giả hình. GIA-cơ 3:13, 17 


Kính sợ Đức Chúa là khởi đầu của tri thức, còn kẻ ngu muội 
coi thường sự khôn ngoan và giáo huấn. Châm Ngôn 1:7 


Hạnh phúc thay cho người tìm được sự khôn ngoan, và 
người được hiểu biết. Châm Ngôn 3:13 


